
Q rỉ 9 s Q 


Nguyên tắc giảm cân có thể ăn nhiều mà vẫn không lo tăng ký 


< SHARE: 


Nguyên tắc giảm cân là không ăn nhiều và giảm calories, nhưng với phương pháp ăn uống đúng cách này thì bạn có thể ăn 
nhiều nhưng vẫn không lo tăng cân 


Chúng ta vẫn thường quan niệm ăn nhiều gây ra tăng cân. Quả thực nguyên tắc giảm cân cổ điển là bạn phải cắt bớt 
calories - đồng nghĩa với việc ăn ít hơn. Thế nhưng ăn ít đi, ăn không đủ no hoặc tệ hơn là bỏ đói cơ thể sẽ khiến não bộ dễ 
ức chế, sản sinh ra các hormone không tốt cũng như tăng cảm giác thèm ăn hơn nữa. 


Hãy là một người ăn uống thông minh, đủ lượng mà vẫn khoa học để giữ 
dáng hiệu quả. Nêu bạn đang muốn giảm cân mà không thể nhịn ăn, hãy áp 

dụng 5 nguyên tắc sau nhé! 



Đừng cắt giảm calories, hãy cắt giảm đường 




Calories không phải kẻ thù của bạn, chính đường mới là nguyên nhân khiến bạn tăng cân. Nó không chỉ là đường hạt mà 
còn tiềm ẩn trong các loại thực phẩm đóng hộp, bao gồm nước ngọt, nước trái cây đóng chai, snack và đồ hộp. 

Đường có thể dẫn đến tình trạng tăng vọt glucose, làm bạn hưng phấn trong thời gian ngắn nhưng cũng mất sức rất nhanh 
sau đó. Kết quả, càng ăn nhiều đường, bạn càng có xu hướng thèm ăn và nạp vào nhiều thực phẩm không cần thiết hơn. 

Hãy chắc chắn rằng các thực phẩm chứa nhiều đường chiếm không quá 20% khẩu phần ăn của bạn. Hãy thay thế những 
món ăn đóng hộp bằng đồ ăn tươi, bạn sẽ nhận ra sự khác biệt ở cả làn da và vóc dáng trong một tháng đấy! 


Uống nhiều nước 



Mẹo nhỏ để bạn bớt thèm ăn là hãy uống một cốc nước trước bữa ăn. T uy nhiên, ngoài tác dụng "chữa cháy" này, nước thật 
sự có hiệu quả lâu dài với việc giảm cân của bạn. Uống đủ nước sẽ giúp hệ tiêu hóa làm việc tốt hơn, trao đổi chất và đốt 
calories hiệu quả hơn. 

Ăn nhiều chất xơ 



Nếu bạn lỡ ăn quá nhiều tinh bột và đạm, hãy bổ sung chất xơ để cân bằng lại. Vì cơ thể tốn rất nhiều năng lượng để tiêu 






hóa chất xơ - nên càng ăn nhiều thực phẩm giàu chẩt này, bạn càng đốt được một lượng calories đáng kể mà không cần 
tập tành gì mây. 

Chất xơ có nhiều trong các loại rau quả tươi. Nếu ăn rau quả, bạn hãy có gắng ăn cả phần thịt chứ đừng chỉ uống nước để 
bổ sung chất xơ một cách triệt để, toàn diện nhất nhé! 


Ăn nhiều đạm 



Đạm không làm bạn tăng cân, trái lại nó còn có tác dụng kiềm chế cơn thèm ăn khá tốt. Nếu bổ sung đầy đủ đạm vào bữa 
sáng, bạn sẽ không còn thèm ăn vặt trong cả ngày. Ngoài ra, cũng như chất xơ, đạm buộc cơ thể phải tiêu hóa và trao đổi 
chất mạnh mẽ hơn, từ đó giảm cân hiệu quả. Bên cạnh các loại thịt nạc, trứng là nguồn bổ sung chất đạm lý tưởng cho 
người muốn giảm cân. 


Chọn ra món ăn vặt "an toàn" 



Thói quen "ăn luôn miệng" không xấu, nó sẽ chỉ làm bạn tăng cân nếu lựa chọn sai thực phẩm. Hãy thay thế các món ăn vặt 
quen thuộc như snack, bánh kẹo và khoai tây chiên bằng trái cây tươi hoặc các loại hạt. Một cốc sữa chua với hoa quả hay 
một nắm hạt điều, hướng dương, hạnh nhân... vẫn thỏa mãn cơn thèm ăn của bạn mà lại rất tốt cho sức khỏe cũng như vóc 
dáng. 


^ NHÃN: 


Cách tăng cân 


Dinh dưỡng thể hình 


Giảm cân 


Kiến thức thể 
hình 


Tăng cân 


<SHARE: 


http://www.thehinhnam.com/ 2016 / 06 /bi-quyet-an-that-nhieu-ma-khong-lo-tang-can.html 












Ht COMMENTS 


KhoeDep Youtube Channel 


KHOE KhoeDepvn_s ^ c Kh ° e&LàmĐẹp 

đẹeỄ [^ns " 


BÀI MỚI 
NHẤT 


I j3 N H Ạ c THÊ HÌNH Xemtãt 

1 1 - 


<2> X E M NHIỀU NHẤT 



1 

Phát hiện mới giúp nam giới tăng cơ tối đa khi tập thể hình 



2 


dụng cụ tại nhà 
kụ n 9 cho nam vì mỡ bụng làm mất thẩm mĩ và... 

da sâu bên trong 

Mặt nạ bột quế trị mụn chắc hẳn bạn đã được nghe nhiều. Bột quế không chỉ là gia... 



p chân 1 5 phút môi ngày 

của mọi cô gái, để tựtin diện váy/ quần. 


T .,_ ^ T ^ ,1 tay tại nhà số 1 hiện nay 

Bạn chưa bao giờ cảm thấy tự nhiên và hài lòng với vòng eo của mình? Bạn thường xuyên. 

Inhanh nhất 

f hữu đùi thon gọn, tựtin diện quần short hoặc... 




6 

c. w. LrkiXn wiA« +An „oí K,«. I /Arr, kíA. . /1 . . A 


A G E 








10 

Tập cơ ngực vạm vỡ toàn diện với 6 động tác không thể bỏ qua 

© 201 5 Thể Hình Nam I Chia sẻ kiến thức thể hình tốt nhất cho mọi người 
All rights reserved. 


Trang chủ 

Hỏi đáp thể hình 


Sitemap 

Liên hệ 


Subscribe Nevvsletter 

Email address... 

n Submit 1 



— > 





